CÓT LÕI ĐẠO PHẬT 


Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu 
đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ nhiên 
hậu mới giải thoát, như nói “biết đúng mới làm đúng”. Giác ngộ Giải thoát theo 
liền bên nhau không thê tách rời được. Cầu Giải thoát mà trước không Giác ngộ là 
Sự mong cầu viễn vông thiếu thực tế. Như người mắc bệnh shiền á phiện muốn bỏ, 
mà không ý thức tai hại do ghiền á phiện gây ra, chạy cầu thầy bùa, thầy pháp xin 
bùa phép uống để khỏi ghiền, là xa vời không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền á 
phiện, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập 
chí cương quyết bỏ á phiện, dù bị cơn ghiền hành hạ thế mấy, liều chết hắn không 
tái phạm. Có thế, người ấy khả dĩ thành công việc bỏ ghiền á phiện. Mọi khổ đau 
trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. 
Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải Giác ngộ, cương quyết đập tan mọi 
nguyên nhân sanh ra đau khổ. Nhân đau khổ đã nát thì quả khổ đau đâu còn. Vì 
thế, Giác ngộ Giải thoát là “Cốt Lõi Đạo Phật”. 

GIÁC NGỘ ĐAU KHỎ 

Thuở còn làm Thái tử, sau khi chứng kiến sự sanh già bệnh chết của con 
người, ngài Tất-đạt-đa quyết tâm xuất gia tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, Ngài thấy 
rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sanh tử là cái khổ to lớn dai dẫng hơn cả. Cho 
nên, ngót bốn mươi chín năm Ngài thuyết pháp cốt chỉ rõ con đường Giải thoát 
Sanh tử Luân hồi cho chúng sanh. Đồng thời Ngài cũng phương tiện vạch bày 
phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sanh chưa đủ khả năng thoát 
khỏi luân hồi. 

GIÁC NGỘ LÝ NGHIỆP DẪN 

Chúng sanh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi 
sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân 
hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi la hét ở cõi a-tu-la, có lúc nửa cười, 


nửa mêu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiệt ở địa ngục, có lúc thât thêu đói 


khát ở ngạ qui, có khi ngu si sống theo bản năng ở súc sanh. Đang lúc bị nghiệp 
dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ trá hình của đau 
khổ. Vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Nghiệp 
là hành động tạo tác của con người hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đây lôi 
kéo chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống 
hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần, thành thói quen, có sức 
mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo 
nghiệp, nghiệp thành, làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống 
rượu và sau khi đã ghiền rượu. Nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang trong sáu nẻo 
luân hồi đều do cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt 
động trong thân thì chết. Như mũi tên rời dây cung bay bồng trong không là do 
SỨC đây, sức đây mãn thì mũi tên phải rơi. Sự sống của thân chúng ta đều do sức 
nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tổng 
tứ đại phế thải trong thân ra ngoài, gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài 
tụng: 

Đem vào nhờ gió nghiệp 

Tống ra cũng gió đưa 

Sự hô hấp tuần hoàn 

Tất cả đều do gió. 

Một phen gió nghiệp dừng 

Thân này như khúc gỗ. 

Thế nên, sự tồn tại của thân hiện nay Và sự tiếp nối của thân mai sau đều do 
nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong 
vòng sanh tử của chúng sanh. 

Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: 
thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bắt định 
nghiệp. Những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh 
trong các cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi 


cuôn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hôi, tùy nghiệp lành cao thâp sẽ sanh 


trong ba đường lành: người, a-tu-la, trời. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh trong ba 
đường đữ: địa ngục, ngạ qui, súc sanh. Vì thế, lành dữ đều do nghiệp, nghiệp lại 
chính là hành động hằng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui hay khổ đều do ta 
quyết định. Chính chúng ta là người làm chủ vận mạng của chúng ta, không ai 
khác có thê đem vui khổ lại cho chúng ta, kế cả đức Phật. Chúng ta là người định 
đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và vị lai. 

Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ tích lũy thành sức mạnh, 
dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thuở Phật tại 
thế, Thích-ma-ha-nam đến bạch Phật: Hằng ngày con g1ữ năm giới tu thập thiện... 
nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, khi ấy chết con sẽ sanh về đâu? Đức Phật 
đáp: Như cây to đang nghiêng hắn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây 
là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà nghiệp thiện, ác chưa 
nghiêng hắn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện dây mạnh, hoặc tâm niệm ác dây 
mạnh liền theo đó thọ sanh, là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút 
lâm chung là vì thế. Trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã 
nghe, cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hằng ngày của 
họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn. Thân miệng ý cộng tác 
tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định 
nghiệp. Thân miệng riêng lẻ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được 
là bất định nghiệp. Ví như có người ý thù ghét, miệng chửi, tay đánh một đối 
phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi, đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến 
đâu thử hỏi có tha thứ đễ dàng chăng? Ngược lại, có người vô tình hoặc lầm lẫn 
chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha 
thứ chăng khó. 

GIÁC NGỘ TU NGHIỆP THIỆN 

Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp, người phát tâm qui y Tam Bảo, 
trước tiên phải giữ năm giới. Trong năm giới không sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm là ba điều thiện của thân; không nói dối, không uống rượu là hai 


điêu thiện của miệng. Chỉ tu năm điêu thiện này là đủ cung cách một người tôt 


trong xã hội hiện tại, và sẽ làm người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba 
đường ác (địa ngục, ngạ qui, súc sanh), không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ 
này. Thế nên, Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người 
trong hiện tại và vị lai. 

Nếu giữ trọn mười điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành 
cao nhất trong sáu đường. Giữ mười điều thiện là tu đủ ba nghiệp: nơi thân không 
sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; nơi miệng không nói dối, không nói hai 
lưỡi (nói lật lọng), không nói hung dữ, không nói thêu dệt; nơi ý bớt tham, bớt sân, 
không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. 
Phật dạy: “Thấy đúng nhân quả là chánh kiến, thấy sai nhân quả là tà kiến.” Ba 
nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. 

Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ mười điều ác là nhân của địa ngục. Địa 
ngục là đường khổ nhất trong sáu đường luân hồi. Đâu đợi xuống địa ngục mới 
khổ, ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ mười điều ác, sẽ thấy 
một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người ưa sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, tà kiến có lúc nào họ 
được yên ôn đâu. Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn 
đen tối và đau khổ dài dài. 

Phật dạy người Phật tử tu thập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh 
ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối 
tu giải thoát, đau khổ cứu kính, cần tiễn lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải 
thoát đau khổ. Tuy nhiên, trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ 
bản là hai nắc thang đầu trên cây thang giải thoát. Thiếu nó, người tu sẽ chới với 
không thê tiến lên được. 

GIÁC NGỘ DỨT NGHIỆP 

Sanh tử gốc do nghiệp dẫn, muốn hết sanh tử phải hết nghiệp. Nghiệp phát 
xuất từ thân miệng ý, song chủ động là ý. Ý có nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo 
nghiệp lành đữ. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở tạo nghiệp. Như chiếc xe 


lăn bánh chạy trên đường, gốc từ cháy xăng nỗ máy, muốn xe dừng thì phải hãm 


xăng tắt máy. Cái chủ động đã dừng, các bộ phận bị động cũng dừng. Người tu 
quyết giải thoát luân hồi, sanh tử phải chận đứng ý nghiệp. Khi nào ý nghiệp vắng 
bặt rồi, chắc chắn mình thoát ly sanh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp: Phật dạy có 
nhiều lối, gọi là những pháp môn tu. Pháp môn tu Thiền, pháp môn tu Tịnh độ... 
Mỗi pháp môn đều nhằm đập chết con khi ý thức. Tu thiền phải được định, niệm 
Phật phải nhất tâm. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì con khi ý 
đã chết lịm rồi. Vì thế tu thiền đến Diệt tận định thì nhập Niết-bàn (vô sanh), niệm 
Phật đến nhất tâm bất loạn thì thấy Phật A-di-đà đến đón về Cực Lạc. Nhập Niết- 
bàn thì không còn sanh tử, về Cực Lạc thì hết luân hồi trong lục đạo. Được về Cực 
Lạc (vui tột) hay nhập Niết-bàn (vô sanh) mới thật là giải thoát khổ đau hoàn toàn 
miên viễn. Đây là chỗ đức Phật Thích-ca nhằm hướng dẫn chúng sanh đạt đến. 
Muốn niệm Phật được nhất tâm phải tin chắc về sự, hoặc nhận thực về lý. 
Tin chắc về sự, là tin có cõi Cực Lạc, có đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, tin mình niệm 
Phật sẽ được vãng sanh. Nhận thực về lý, là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A- 
di-đà là tánh giác của mình, phương pháp niệm Phật là một cách lóng lặng cho tâm 
mình thanh tịnh, có câu “Kự tánh Di-đà, duy tâm Tịnh Độ”. Đã đủ lòng tin hay 
nhận thực ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu đức Phật A-di- 
đà. Miệng niệm lỗ tai lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình, dù 
niệm thầm cũng vậy. Niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được. Cốt yêu cột 
tâm trong sáu chữ Di-đà, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật 
có thời khóa hay có số chuỗi, sau quen rồi trong bốn oai nghi, trong mọi hoạt động 
đều nhớ niệm Phật. Chỉ ngoài giờ ngủ ra, tất cả giờ đều là giờ niệm Phật. Người 
niệm Phật tin về sự, sau thời niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sanh về Cực 
Lạc. Cõi Cực Lạc là mục tiêu qui hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật Di-đà 
sẽ đến đón họ trước giờ lâm chung, khăng định như vậy. Người niệm Phật nhận 
thực về lý, hướng thắng về tâm thanh tịnh của mình. Như nói “Trì Thành Nguyệt 
Hiện”, hồ nước đào xong, nước hồ lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là 
tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bày. Tánh giác là Phật Di-đà, tâm 


thanh tịnh là Cực Lạc. Tin về sự là hướng ra ngoài, nhận thực về lý là nhắm thẳng 


tâm mình. Tuy sự lý trong ngoài có khác, song trên phương diện thực hành chủ 
yếu được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. 
Dù tin sự hay hiểu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chăng đến đâu. 

Muốn tu thiền được định tùy trình độ sai khác cũng có nhiều lối tu khác 

nhau. Tổng quát có hai lối, thiền tiệm thứ và thiền đốn ngộ. 
THIÊN TIỆM THỨ 

Thiền tiệm thứ là lối tu thiền theo thứ lớp tuần tự tiến lên, có đề mục, có 
phương pháp, ứng dụng tu pháp này xong, tiễn lên pháp khác, có sở chứng sở đắc 
từ thấp đến cao. Như lối tu quán Tứ niệm xứ, Minh sát tuệ (Xem sách Thiền 
Nguyên Thủy). Hoặc tu lối Lục diệu pháp môn. Đây là sáu cửa mâu nhiệm tiến 
vào thiên. 

Ban đầu là Số tức, là lối đếm hơi thở. Hít hơi vào cùng, đếm một, thở ra 
sạch đếm hai. Hoặc cả hai hơi vô hơi ra đếm một, chú tâm vào hơi thở vô và ra 
đến đâu đều biết, nhớ số từ một đến mười không cho lộn. Đến mười đếm lại một, 
nếu giữa chừng quên số cũng đếm trở lại một. Cột tâm theo hơi thở và số, vừa dây 
nghĩ liền kéo lại với số và hơi thở. Chú ý đừng cố đem hơi xuống rún sanh mệt. 
Hơi vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở 
là thành công. 

Sang Tùy tức là theo hơi thở. Đến đây bỏ không đếm số chỉ duyên theo hơi 
thở ra vào, chú tâm theo hơi thở vô đến đâu biết rõ đến đó, ra đến đâu theo đến 
đấy. Tâm cột với hơi thở, vừa có nghĩ khác kéo lại hơi thở. Theo sát hơi thở không 
phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào không nghĩ gì khác là 
xong phần Tùy tức. 

Tu Chỉ: Dừng tâm ở mũi xem hơi thở ra vào, như người gác công nhận diện 
từng người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu sanh hôn trầm liền khởi 
quán. 

Tu Quán: Quán hơi thở ra vào là tướng vô thường mỏng manh tạm bợ. 
Mạng sông lại nương hơi thở mà còn thì mạng sống cũng mong manh tạm bợ. Quả 


thật mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào, thở ra mà không hít vào là chết, 


có gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được lẽ thật này là thấy Đạo. Hoặc quán hơi thở 
vào do phối phông lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phổi phông lên, thì mũi 
hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đây không khí ra. Bên ngoài có không khí, 
bên trong có phối, hợp với tâm lý tác động thành sự thở. Sự thở không tự có, đủ 
duyên mới có, đã do duyên thì hơi thở không thật. Sự thở đã không thật, mạng 
sống lại nương theo hơi thở mà có thì mạng sống cũng không thật. Quán rõ thấy 
mạng sống như huyễn hóa là thành công. 

Tu Hoàn: Quán nhiều sanh động, nên xoay lại tìm xem tâm năng quán này 
ở đâu? Tìm đáo đề, không thấy nó thì năng sở tự yên lặng. 

Tu Tịnh: chỗ năng sở yên lặng này là tâm thanh tịnh. Giờ ngồi thiền xả hết 
vọng niệm chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bên bỉ lâu dài là 
xong xuôi phần tu Lục diệu pháp môn (cần đọc quyên Lục Diệu Pháp Môn của Trí 
Khải Đại Sư). 

THIÊN ĐÓN NGỘ 

Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là Kiến tánh khởi tu. Không 
có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng sở đắc, chỉ mê là chúng 
sanh, ngộ là Phật nên nói “Kiến tánh thành Phật”. Lối tu này không tu mà tu, 
không chứng mà chứng. Bởi vì khi hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình 
có cái không sanh không diệt, mà từ thuở nào mãi chạy theo cái tâm sanh diệt tạo 
nghiệp luân hồi. Ngang đây biết rõ bộ mặt sanh diệt của nó, không chạy theo nữa, 
khi nó dây lên không cho nối tiếp, không khởi thì lặng yên đừng dây niệm. Tổ 
Lâm Tế nói: “Đã khởi chớ tiếp nối, chưa khởi chăng cần dấy khởi, còn hơn ông 
hành cước mười năm.” Cô Đức cũng nói: “Chớ sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm.” 
Thiền sư Vô Nghiệp suốt đời chỉ dùng một câu “chớ vọng tưởng” trả lời tất cả câu 
hỏi của Thiền khách. 

Có người bảo lối tu này là ““láo niệm” (quét sạch niệm), song khi ngồi 
thiền quét, lúc tiếp duyên, xúc cảnh thâu lại. Cứ quét rồi thâu đến bao giờ mới hết 
niệm? Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại, 


thật là gian nan cho lối tu này. Song ở đây không phải vậy, khi ngồi thiền không 


theo niệm, lúc ra ngoài thấy các pháp đều duyên hợp hư dối như huyễn hóa không 
có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có thâu, ví như người đi chợ, cô ta dạo qua 
các cửa hàng chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không 
có vật gì và người nào đáng cho cô để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi: đi chợ có 
thấy gì không? Cô đáp: không. Có phải thật không thấy gì chăng? Hắn không phải 
thế, chỉ không có gì quan trọng đáng cô chú ý nên nói không thấy gì. Khi tiếp 
duyên xúc cảnh, hành giả thấy rõ các pháp như huyễn hóa, tự nhiên không có gì 
đáng đề thâu. Bên trong có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên đều không tiếp tục, lâu 
ngày tự hết. 

Lại có người bảo “không theo niệm” nhẹ nhàng quá, nếu người tọa thiền bị 
hôn trầm nặng nề làm sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nè, hành giả chấn 
chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nên khởi niệm tìm xem hôn trầm này xuất 
phát từ chỗ nào? Tức là đặt câu hỏi: “Hôn trầm xuất phát từ chỗ nào?” Theo dõi 
lùng tìm nó thì hôn trầm sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt cũng thế. Hành giả nên 
đặt câu hỏi: “Vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào?” Tìm kiếm nó một lúc sẽ hết. 
Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng liền trở lại lỗi tu “không theo niệm” như trước. 

Lối tu này cụ thể hóa bằng mười bức họa “Chăn Trâu Thiền Tông”. Mã Tổ 
hỏi Thiền sư Thạch Củng: Ông làm gì đây? Sư đáp: Con chăn trâu. Mã Tổ hỏi: 
Chăn như thế nào? Sư đáp: Mỗi khi nó chạy vào ruộng lúa thì lôi mũi kéo lại. Mã 
Tổ bảo: Thế là ông chăn giỏi, chỉ chăn giữ không cho trâu xâm phạm mạ của 
người là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ là vọng khởi theo 
sáu trần, dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăn, 
giờ làm công tác chăn, giờ dạo chơi, tiếp khách cũng chăn... không lơi lỏng. Thế 
nên nói, hái rau, chặt củi, nấu cơm, đều là thiền. Chăn cho đến khi trâu không còn, 
người chăn cũng mất, đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Lương Giới tìm đến am 
tranh Hòa thượng Ân Sơn hỏi: Hòa thượng ở đây làm gì? Ấn Sơn đáp: Tôi thấy 
hai con trâu báng lộn nhau, chạy ùm xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư đắp 
y đảnh lễ. Đây là mục thứ tám trong mười mục chăn trâu nhà thiền, trâu và chăn 


đều vắng bặt chỉ còn một vòng tròn trăng. Đến đây ý nghiệp yên lặng không còn 


lôi kéo vào luân hồi sanh tử nữa. Nếu hàng Nhị thừa đến đây là nhập Niết-bàn, vì 
đã dứt sạch nghiệp sanh tử. 
GIÁC NGỘ PHÁP THÂN 

Dứt sạch nghiệp mới gọi là hết sanh tử, chưa phải thành Phật. Về các kinh 
A-hàm đến đây là chứng Niết-bàn (Vô Sanh) của A-la-hán. Kinh Pháp Hoa Phật 
bảo là Hóa thành không phải Bảo sở, về Thiền tông gọi đây là đất Vô sanh, là Tử 
thủy (nước chết) là đầu sào trăm trượng, cần phải vượt qua mới được. Căn cứ vào 
mười mục chăn trâu nhà Thiền, chỗ này mới là mục thứ tám chăn và trâu đều mắt. 
Phải tiễn lên mục thứ chín là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được, mục 
này gọi là nhập Phật giới hay nhập Pháp thân. Cần vượt lên mục thứ mười là 
buông lỏng tay vào chợ hay nhập ma giới, mới vuông tròn công đức thành Phật. 
Dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sanh tử cho chính mình, song chưa 
đạt Pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh, cần phải hòa quang 
đồng trần làm lợi ích tất cả chúng sanh mới vẹn tròn công đức thành Phật. 

THÀM NGỌ LÀ ĐỦ LÒNG TIN 

Có người nghĩ, hành giả chưa trực ngộ bản tâm tu thiền đốn ngộ được 
chăng? Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốn ngộ. Song có người 
chưa ngộ mà đủ lòng tin, tu vẫn được. Xem kinh, đọc luận, hỏi đạo, nghe giảng... 
thầm nhận mình có bản tâm bắt sanh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ, người 
này tu thiền đốn ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi Mã Tổ: Thế nào là Phật? 
Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật. Sư thầm nhận, đến núi Đại Mai cất am tu. Sau Mã Tổ 
nghe, sai vị Tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi Sư: Hòa thượng gặp Mã Tổ, được cái 
gì về ở núi này? Sư đáp: Mã Tổ nói với tôi: tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. 
Tăng thưa: Gần đây Mã Tổ lại nói “Phi tâm phi Phật.” Sư bảo: Ông già mê hoặc 
người, chưa có ngày xong, mặc ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. 
VỊ Tăng trở về thuật lại Mã Tô. Mã Tổ nói với đại chúng: Đại chúng, trái mai đã 
chín. Đây là tin nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn là tu thiền 


đốn ngộ hay chăn trâu được. 


Hoặc giả nhận rõ vọng tưởng hư dối như sương như khói, không theo, 
không bị nó dẫn, đến khi nó tan biến hoàn toàn, chân tâm hiển lộ. Ngài Huệ Khả 
sau khi được Tổ Đạt-ma nhận làm môn đồ, N gài hỏi Tổ: Tâm con chưa an, xin 
Thầy dạy con phương pháp an tâm? Tổ Đạt-ma nhìn thắng vào mặt bảo: Đem tâm 
ra ta an cho. Ngài sửng sốt lặng tìm liền đáp: Con tìm tâm không được. Tổ Đạt-ma 
bảo: Ta đã an tâm cho ông. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào. Bình nhật chúng ta 
thấy tâm tưởng lăng xăng, khi nhìn lại thì mất bóng bặt dạng. Thế là nó hư dối 
không thật. Biết rõ nó hư dối thì nó không còn khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta 
nữa. Không chạy theo không bị dẫn, chẳng an là gì? An tâm là nhìn thắng bộ mặt 
hư dối của nó, nó tự tan biến, còn gì nữa mà động. Thời gian sau, ngài Huệ Khả 
thưa Tổ Đạt-ma: Nay con bặt hết các duyên. Tổ Đạt-ma bảo: Coi chừng rơi vào 
đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa: Không rơi. Tổ Đạt-ma hỏi: Thế nào không rơi? 
Ngài Huệ Khả thưa: Rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ Đạt-ma nói: Đây 
là chỗ truyền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Thế là, từ nhận biết tâm bất an là hư 
dối, ngài Huệ Khả chăn nó đến lúc không còn tâm dạng là: “bặt hết các duyên” chỉ 
còn lại cái: “rõ ràng thường biết” là chỗ chư Phật truyền nhau. 

Có nhiều người học đạo đã thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đủ, hoặc 
biết rõ vọng tâm hư dối, mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu, họ cứ đòi phải ngộ 
mới tu được. Quả thật họ đang đuôi theo cái ảo ảnh của danh từ ngộ. Đầu biết rằng 
tin chắc không nghỉ là đã thầm ngộ. 

KÉT THÚC 

Trên tiến trình tu tập từ phàm phu đến Phật quả thật là thăm thắm gian 
truân. Song vì ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đầy trong vòng 
lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta 
mới thấy đường đề tháo gỡ những gút mắc của muôn ngàn sợi dây nghiệp báo. Gỡ 
sạch những vòng dây nghiệp báo rồi, chúng ta được thảnh thơi, tự tại. Song, thân 
bằng quyến thuộc ta, đồng bào, đồng loại ta, đang bị chúng bủa vây bao phủ, đành 
lòng nào chúng ta lại ngó lơ. Thế là, vén áo xăn quần, chúng ta lao mình vào cối 


trần ai để đìu dắt nhân loại thoát khỏi vòng khổ ải. Đây là hình ảnh Thiền sư vai 


mang chiếc đãy, tay cầm bầu rượu, kết bè họp bạn với đám người đầu đường xó 
chợ. Đem ánh sáng hòa lẫn với bụi bặm, quả là “đầu tro mặt đất” lang thang. Có 
thế mới tròn bản nguyện đại bi, mới đủ công đức giải thoát chúng sanh ra khỏi 
sông mê bê khô. Cứu mình, độ người được viên mãn, đều đặt gọn trên nên tảng 


giác ngộ giải thoát của đạo Phật. 


+ š§ «2 


